- - ^ Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 


Bùi Thế Việt 


CHUYÊN ĐE CASIO 

KỸ NĂNG GIẢI HÌNH HỌC PHANG OXY 
TRONG ĐÊ THI THPT Quốc GIA 


A - Giới Thiệu : 


Là một dạng bài toán yêu câu tu duy hình học cao, Oxy trong kỳ thi THPT Quốc 
Gia thuòng được cho dưới dạng tọa độ và yêu cầu của đề bài là đi tìm một dữ kiện nào 
đó của hình học, có thể là tìm tọa độ điểm, phưong trình đường thẳng, ... 

Tuy nhiên, những bài tập Oxy này có một sự liên kết không hề nhẹ với phần hình 
học phang lớp 8, lóp 9 qua các định lý, tính chất hình học. Nhiêu bạn chưa biết đến 
những tính chất này chắc hẳn sẽ vô cùng hoang mang vì không biết hướng giải quyết. 
Và chắc chắn cũng sẽ có những bạn biết đến tính chất này nhưng không biết cách chứng 
minh thế nào. 

Đê giúp những bạn có tư duy hình học kém hoặc biết tính chất hình học nhưng 
chưa biết cách chứng minh, chuyên đề này sẽ gồm các phần như sau: 

• Vecto, tích vô hướng và ứng dụng chứng minh tính chất hình học. 

• Giải Oxy bằng tham số hóa 

• Chuẩn hóa các đại lượng trong Oxy 

Đê phù hợp vói kiến thức thi THPT Quốc Gia, chuyên đề này đa phần lấy bài tập từ đề 
thi thử các trường THPT trên toàn quốc năm 2016. 


B - Nội Dung : 


Phần 1 : Vecto, tích vô hướng và ứng dụng chứng minh tính chất hình học. 

Vecto và tích vô hướng là các kiến thức cơ bản của THPT. Để ứng dụng nó vào 
việc chứng minh các tính chất hình học, chúng ta cần phải biết những công thức, định lý 
hay dùng sau : 




AB = AC + CB 


AB = -BA 

M là trung điểm AB AB + AC = 2AM 

cosBAC 


ABAC = 


ABAC = 


AB 


AC 


AB 2 + AC 2 - Bé 


• ABLACoABAC = 0 

Vậy phương pháp chứng minh tính chất hình học của chúng ta là: 

BÙI THÉ VIỆT Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 
























- - ^ Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

> Cô gắng đưa dữ kiện cần phải chứng minh dưới dạng vecto. 

> Tách vecto thành tổng các vecto thành phần rồi sử dụng tích vô hướng hoặc các 
tính chất của vecto để giải quyết bài toán. 


Ví dụ 1 : Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (I): (x —l) 2 +(y + 2) 2 =25 . Điểm 

H(2;-5) và K( -l;-l ) lần lượt là chân các đường cao hạ từ đỉnh B và c đến các cạnh 

tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c của tam giác biết A có hoành độ dưong. 

(THPT Chuyên Son La - Son La - íân 3 - 2016) 


Hướng dẫn 



Ý tưởng : Chứng minh AI vuông góc KH 

Chứng minh: 

Cách 1 : (Sử dụng Vecto và tích vô hướng). 

Ta có : 

ÃĨKH = ỊkÃ + ÃhỊĂĨ = KAÃĨ + ÃHÃĨ 

= - AK • AI • cos KAI + AH • AI • cos HAI 

AB AC 

= -AK-AI~ + AH-AI ~ 

2 AI 2 AI 

= -GAK • AB - AH • Ac) = 0 
AB AH 

Do AABH ~ AACK => = ^777 => AK • AB = AH • AC 

AC AK 


Cách 2 : (Sử dụng kiến thức hình học THCS). 

Qua A, kẻ tia tiếp tuyến Am vói (I), H không thuộc nửa mặt phang bò AI chứa Am. Khi 
đó AI _L Am. 

Ta chỉ cần chứng minh HK / / Am. 


BÙI THẾ VIỆT 


2 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 





















- - ^ Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 



Thật vậy, BAm = BCA = AKH do tứ giác BCHK nội tiếp. Suy ra HK//Am. Điều phải 
chứng minh. 

Áp dụng : Ta lân lượt tính được : 

• Phương trình đường thẳng KH : 4x + 3y + 7 = 0 

• Phương trình đường thẳng AI: 3x — 4y —11 = 0 

• Tọa độ điểm A(5,l) (điểm (-3,-5) bị loại) 

• Phương trình đường thẳng AK : X - 3y — 2 = 0 

• Tọa độ điểm B(-4,-2) 

• Phương trình đường thẳng AH : 2x - y — 9 = 0 

• Tọa độ điểm c(l,-7) 

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. 

Đáp số: A(5,l), B(-4,-2), C(l,-7). 

Nhận xét: Qua hai cách làm, chúng ta thấy rằng : Chứng minh bằng kiến thức hình học 
THCS trông gọn và đẹp hơn nhiều so với cách 1 sử dụng vecto và tích vô hướng. Tuy 
nhiên, không phải ai cũng nghĩ tới việc kẻ thêm đường kẻ phụ Am như trên. Cái đó phụ 
thuộc vào tư duy hình học và cả kinh nghiệm làm bài. 

Cách giải bằng vecto và tích vô hướng tuy không tự nhiên bằng nhưng chắc chắn sau khi 
biến đổi, vấn đề của bài toán luôn được chứng minh mặc dù có thê lời giải không được 
đẹp cho lắm. Bạn đọc thử đến với ví dụ 2 : 


Ví dụ 2 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm 

, ’ .' Í1 3 

H(-3,l) là hình chiếu vuông góc của A trên BD. Điểm M 


V 


ỉ' 2 . 


là trung điểm cạnh 


BC, phương trình đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác ADH là 
d: 4x + y +13 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC. 

(THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng - lần 3 - 2016) 


BÙI THẾ VIỆT 


Hướng dẫn 

Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 3 















- - ^ Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

HL _ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 



Ý tưởng : Gọi N là trung điểm DH. Chứng minh AN vuông góc NM. 

Chứng minh: 

Cách 1 : (Sử dụng Vecto và tích vô hướng). 

Ta có : 

annm = Ịãb+bn](nb+bm] 

= ÃBNB + ÃBBM + BNNB + BNBM 

= nb(ãb+BN- bm) = nbỊãn- bm) 

= |nb(ăd+ăh-ăd) = ^nbah=o 

Cách 2 : (Sử dụng kiến thức hình học THCS). 


A B 



1 1 

Gọi K là trung điểm AH. Khi đó < 2 2 => BMNK là hình bình hành. 

NK / /CD / /BM 

V 

Suy ra BK / /NM. Vậy để chứng minh AN _L NM, ta chỉ cần chứng minh BK _L AN. 


BÙI THẾ VIỆT 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 































- * ử Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

Hl l V lh c ASI Q Luỵện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 

Do 


Youtube.com/nthoangcute 


< K là trực tâm AABN. Suy ra BK ± AN. Điều phải chứng minh. 

[ak j_ nb 3 t' ờ 

Áp dụng : Ta lân lượt tính được : 

Phương trình đường thẳng MN : 2x — 8y +15 = 0 

Phương trình đường thẳng BD : y = 1 

Tọa độ điểm D(-4,l) 

Phương trình đường thẳng HA : X = — 3 
Tọa độ điểm A(-3,-l) 

Phương trình đường thẳng AD : 2x + y + 7 = 0 
Phương trình đường thẳng AB : X — 2y +1 = 0 
Tọa độ điểm B(l,l) 

Phương trình đường thẳng BC : 2x + y — 3 = 0 

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. 

Đáp số: 2x + y - 3 = 0. 

Nhận xét: Tại sao trong cách 1, chúng ta lại tách thành ANNM = Ị AB + BnỊỊnB + BM 

Thực chất thì dù tách thành cái gì, sau một hồi biến đổi, kiểu gì chúng ta cũng sẽ làm 
triệt tiêu được các vecto thành phần. Ví dụ như cách biến đổi sau đây : 

1 


ANNM = H AD+ AHỊỊNB+ BM 


= hãd+ãh)-hdb+hb+ãd) 

= u ĂDDB + ÃDHB + ADAD + ĂHDB + ÃHHB + AHAdỊ 
= H ÃDDB + ÃDHB + ADAD + AHAdỊ 

= /N DB+HB+AD+Ali) 

AD/y— ADAB 0 

= ^ 2NB + 2 AN = —-— = 0 
4 \ >2 

Vậy tại sao tách ANNM = í AB + BNÌÍ NB + BMÌ lại nhanh như vậy ? 
Chúng ta có một mẹo như sau : 

M 



BÙI THẾ VIỆT 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 





















































- - ^ Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

Nếu AB _L AC <=> ABAC = 0 mà ta muốn lấy tích vô huớng của MBMC, ta cố gắng biến 
đổi về ABAC . Mẹo sau rất hay dùng : 

MBMC = ỊmÃ + ÃbỊỊmÃ + Ãc) 

= MAMA + MA AC + ÃBMA + ÃBÃC 

= mã(mc+ãbỊ 


Tiếp theo ta có 2 huóng giải: 

• Biến đổi MC + AB = XY và sau đó chứng minh MAXY = 0 

* T->2 . A /^2 ti /^2 


Dùng công thức ABAC = 


AB + AC -BC 


hoặc ABAC = 


AB 


AC 


cosBAC đê 


tính giá trị MAMC + MAAB rồi cố gắng biến đổi MAMC +MAAB =0 


Ví dụ 3 : Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và 
B, BC = 2AD, tam giác BCD nội tiếp đường tròn (T) : (x - 4) 2 + (y -1) 2 =25, điểm N 

là hình chiếu vuông góc của B trên CD, M là trung điểm BC, đường thẳng MN có 
phưong trình 3x-4y-17 = 0, BC đi qua điểm E(7,0). Tìm tọa độ của A, B, c, D biết 

c có tung độ âm, D có hoành độ âm. 

(Lê Tiến Dũng) 


Hướng dẫn 



Ý tưởng : Chứng minh CT vuông góc MN 

Chứng minh: 

Cách 1 : (Sử dụng Vecto và tích vô hướng). Chứng minh CTMN = 0 

Cách 2 : (Sử dụng kiến thức hình học THCS). Qua c kẻ tiếp tuyến Cx và chứng minh 

Cx//MN. 

Bài toán này có ý tưởng rất giống Ví dụ 1 ở trên. Bạn đọc có thể xem lại hoặc tự mình thử 
sức chứng minh CT vuông góc MN. 

Áp dụng : Ta lân lượt tính được : 

• Phưong trình đường thẳng CT : 4x + 3y —19 = 0 

• Tọa độ điểm C(7,-3) (điểm ( 1 , 5 ) loại) 

• Phưong trình đường thẳng BC : X = 7 

BÙI THÉ VIỆT Fanpage: Facebook.com/thuthuatcasio 6 















































- - ^ Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

• Tọa độ điểm 5 ( 7 , 5 ) 

• Phương trình đường thẳng DT : y = 1 

• Tọa độ điểm D(-l,l) (điểm ( 9 , 1 ) loại) 

• Phương trình đường thẳng DA : X = —1 

• Phương trình đường thẳng BA : y = 5 

• Tọa độ điểm A(-1,5) 

Đáp số: A(-l,5), B(7,5), C(7,-3), D(-l,l). 

Nhận xét: Bài toán này do bạn Lê Tiến Dũng hỏi trên Group. Bạn ấy biết rằng CT _L MN 
nhưng không thể chứng minh nó được. Có lẽ nhiều bạn khác cũng vậy, biết được tính 
chất hình học nhưng không biết cách chứng minh do nó quá lắt léo bởi nhiều dữ kiện 
gây rối mắt hoặc phải kẻ thêm đường thẳng phụ, điểm phụ, ... Do đó, vecto và tích vô 
hướng là một lựa chọn sáng suốt cho nhiều trường hợp chứng minh vuông góc. Nhưng 
không phải phương pháp này không phải kẻ thêm điểm phụ hoặc đường thẳng phụ. Bạn 
đọc có thể xem ví dụ sau : 


Ví dụ 4 : Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh 
AB, AD lần lượt lấy hai điểm E, F sao cho AE = AF. Gọi H là hình chiếu vuông góc 


của A trên DE. Biết H 


( 


V 


14 


\ 


í 


, F 


J 


V 


I- 


\ 


, c thuộc đường thẳng d:x + y- 2 = 0, D 


J 


thuộc đường thẳng d': X - 3y + 2 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông. 

(THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh - íân 2 - 2016) 


Hướng dẫn 



Ý tưởng : Chứng minh FH vuông góc HC 

Chứng minh: 

Cách 1 : (Sử dụng Vecto và tích vô hướng). 

Ta có : 

HẼHC = ỊẽĨD + Df|ỊhD + Õc) 
= HdỊẽĨD + DF + Õc) 


BÙI THẾ VIỆT 


7 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 























- * ử Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

Hl l V lh c ASI Q Luỵện Thỉ THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

Nếu đến đây, chúng ta cố gắng rút gọn HD + DF + DC thành một vecto nào đó tương tự 
như AH thì có vẻ hơi khó vì chúng ta còn dữ kiện AE = AF chưa dùng tới. Còn nếu 
chúng ta "trâu bò" ngồi chứng minh HDÍHD + DF + Dc) = 0 bằng công thức 


ABAC = ———- thì cũng được thôi, nhưng có lẽ biến đổi sẽ rất dài. 

Nhìn thấy HDÍHD + DF + Dcj = HD 2 + HDÍDF + Dcj, nếu chúng ta vẽ hình chữ nhật 
CDFN thì DF + DC = DN, do đó công việc của chúng ta vô cùng đơn giản, chỉ còn lại là : 

hdỊhd+DF + dcỊ = 0 => hdỊhd+ÕnỊ = 0 <=> HDHN = 0 


Vậy N là thằng nào mà nguy hiểm tới mức HDHN = 0 ? Điều này chỉ đúng khi HN và 
HA cùng phương hay H, A,N thẳng hàng. Liệu nó có đúng không ? 



Ta có : AE = AF = BN => AADE = ABAN => ADE = BAN mà ADE = EAH => A,H,N. 

Điều phải chứng minh. 

Trong cách này, chúng ta tư duy có vẻ dài nhưng ý tưởng khá mạch lạc. Để tóm gọn lại, 
chúng ta chỉ cần trình bày như sau : 

Gọi AH cắt BC tại N. Khi đó ADE = BAN => AADE = ABAN => BN = AE = AF . 

Từ đó DF = CN => CDFN là hình chữ nhật. Vậy : 

HFHC = (hD + DF ỊỊh 5 + De) = HdỊhÕ + DF + Õcj = HdỊhÕ + DN j = HDHN = 0 

Điều phải chứng minh. 

Cách 2 : (Sử dụng kiến thức hình học THCS). 

Gọi AH cắt BC tại N. Khi đó ADE = BAN => AADE = ABAN => BN = AE = AF . 

Từ đó DF = CN => CDFN là hình chữ nhật. Vậy : 


DHC = DNC = DFC => CDFH nội tiếp => FDC = FHC = 90° 
Điều phải chứng minh. 

Áp dụng : Ta lân lượt tính được : 

• Phương trình đường thẳng HF : 6x-17y — 50 = 0 

• Phương trình đường thẳng HC : 17x + 6y +10 = 0 

• Tọa độ điểm C(-2,4) 




Đường tròn ngoại tiếp CDFH : 


X- — 

3 


V 


J 



130 

9 


BÙI THẾ VIỆT 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 


8 






















































- - ^ Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 




Tọa độ điểm D(4,2) (loại điểm 


^_16 _ 2 ^ 
l - 5 ' sj 


vì cùng nửa mặt phẳng bờ HF với C) 


í 


Tọa độ điểm N 


V 


10 ^ 
. /0 
3 


• Phương trình đường thẳng HA : 3x + 4y +10 = 0 

• Phương trình đường thẳng DA : 3x — y -10 = 0 

• Tọa độ điểm A(2,-4) 

• Tọa độ điểm bỊ- 4,-2j 

Đáp số: A(2,-4), B(-4,-2), C(-2,4), D(4,2). 


Nhận xét : Với phương pháp sử dụng vecto và tích vô hướng, chúng ta có thể giải quyết 
những bài toán yêu cầu chứng minh vuông góc một cách ổn định rồi chứ ? Vậy còn 
những bài toán yêu cầu chứng minh thẳng hàng thì sao ? Bạn đọc hãy đến với ví dụ sau : 


Ví dụ 5 : Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có 
phương trình đường thẳng BD : 2x — 3y + 4 = 0. Điểm G thuộc cạnh BD sao cho 

BD = 4BG. Gọi M là điểm đối xứng của A qua G. Gọi H,K lần lượt là chân đường 
vuông góc hạ từ M xuống BC và CD. Biết H(l0,6), K(l3,4) và đỉnh B có tọa độ là 

các số tự nhiên chẵn. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD. 

(Linh Quang Bùi) 


Hướng dẫn 



Ý tưởng : Chứng minh G, H, K thẳng hàng. 

Chứng minh: 

Cách 1 : (Sử dụng Vecto và tích vô hướng) 

G, H, K thẳng hàng khi và chỉ khi GH = tHK. Tuy nhiên, để khống chế K, ta cần phải 


xem xét các điêu kiện của nó. Gọi o là giao điểm 2 đường chéo. 

MK1CD 

Vì <! AD J_ CD => MK + AD = 2d G/CD = |bC => MK = ^ => H là trung điểm BC. Vậy thì: 
GA = GM 


-• • —• —. —. —. . -. or AO - . 

HK = BM = 2BG - BA = BO - BA = AO và GH = => HK = 2GH 

2 2 

Điều phải chứng minh. 

BÙI THỂ VIỆT 


9 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 






































- - ^ Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

Cách 2 : (Sử dụng kiến thức hình học THCS). 


Gọi o là giao điểm 2 đường chéo. 
'MK JL CD 

Vì \ AD _L CD => MK + AD = 2d 
GA = GM 


G/CD 


3_ 

?BC 

2 


MK = 


BC 


H là trung điểm BC. 


Do G là trung điểm AM và BO nên ABMO là hình bình hành. Suy ra HK / / BM/ / AB. 
Lại có GH / /oc nên GH / /HK suy ra G, H, K thẳng hàng. 

Áp dụng : Ta íân lượt tính được : 

• Phưong trình đường thẳng HK : 2x + 3y — 38 = 0 


• Tọa độ điểm G 


í 


• Gọi B 


b. 


2b + 4 


V 


í 17 n) 

2' 7 J 

j^D(34-3b,24-2b) 


• Do BHDK = 0^B(10,8) (loại điểm B(7,ó)) 

• Khi đó C(l0,4) và A(4,8) 

Kết luận: A(4,8), B(l0,8), 0 ( 10 , 4 ), 0 ( 4 , 4 ). 


Phần 2 : Giải Oxy bằng tham sô hóa 

Phưong pháp này có lẽ nhiều bạn biết tói bởi sự "trâu bò" của nó : Đặt tham số 
những dữ kiện chưa biết và từ điều kiện của đề bài, đưa tham sô về HPT và giải quyết 
chúng. Phưong pháp này không được hay và tự nhiên cho lắm, nhưng với cách làm này, 
chúng ta chẳng cần biết các tính chất của hình học mà vẫn có thể giải quyết bài toán 
được. Quan trọng nhất của phưong pháp này là cách chọn ẩn, phân tích bài toán và biến 
đổi hợp lý. 

Lợi ích của phưong pháp này rất rõ ràng : Giải quyết được tổng quát bài toán. Bạn đọc 
thử so sánh 2 cách làm sau : 


Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có A(2,2), B(5,-l). c nằm trên đường tròn (S): 

X 2 + y 2 - 2x - 6y + 2 = 0 . Phân giác trong góc c đi qua P(3,7). Tìm toạ độ điểm c. 

(Nắng Lạnh) 


Hướng dẫn 



BÙI THẾ VIỆT 


10 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 



















- - ^ Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

Ý tưởng : Điều đặc biệt ở đây là o, A, B thẳng hàng với o là tâm đường tròn. 

Ta sẽ chứng minh CP đi qua một điểm cô định. 

Chứng minh : Gọi (S) cắt đoạn AB tại D. Ta sẽ chứng minh CD là phân giác góc ACB. 
Thật vậy, do OA = V2,OB = ềV2,R = 2 V 2 nên 

ACD = BCD « OCD - ACD = ODC - BCD « OCA = OBC 
AOCA ~ AOBC <=> oc 2 = OA • OB <=> OA • OB = R 2 (luôn đúng) 

Áp dụng: 

• Tọa độ điểm D(3,l) 

• Phưong trình đường thẳng CP : X = 3 

• Tọa độ điểm c( 3 , 5 ) 

Đáp số: c(3,5) 

Nhận xét : Bài toán này trùng hợp một cách đáng sợ. Người ra đề cố tình để o, A, B 

thẳng hàng và OA-OB = R 2 . Vậy nếu thay đổi dữ kiện bài toán không thỏa mãn 2 điêu 
kiện kia, liệu chúng ta có giải quyết được bài toán ? Hãy xem cách giải bằng tham số hóa 
sau cho bài toán tổng quát: 


Ví dụ 2 : Cho tam giác ABC có A(2,2), B(5,-l). c nằm trên đường tròn (S): 

X 2 + y 2 - 8x - 6y + 20 = 0. Phân giác trong góc c đi qua P(3,7). Tìm toạ độ điểm c. 

(Bùi Thế Việt - Mở rộng) 


Hướng dẫn 


Ý tưởng : Đề bài hỏi c, ta sẽ đặt tọa độ điểm c (m,n j. Mối liên hệ đầu tiên của m và n là 

m 2 + n 2 — 8m — 6n + 20 = 0. Vì có 2 ẩn m, n nên ta chỉ cần tìm thêm một mối liên hệ nữa 
giữa m và n từ điều kiện đề bài. 

Vì CP là đường phân giác nên chúng ta sẽ sử dụng ACP = PCB để tìm mối liên hệ giữa 
m và n. 


Lời giải: 

Gọi c(m,n) => m 2 + n 2 -8m - 6n + 20 = 0 . Khi đó 


AC = (m - 2;n - 2 ) 

< BC = (m - 5;n + 1 ) . 
PC = (m - 3;n - 7 ) 



/-‘ -*\ 


í -‘ 


ACPC 


BCPC 

Vì ACP = PCB => 

cos AC,PC 

— 

cos( BC,PC 

<^> 


— 





\ / 


AC 


BC 


<=> 


<=> 




ỊYm - 2)(m - 3 ) + (n - 2)(n - 7 Ỵ 1 ỊYm - 5)(m - 3 ) + (n + l)(n - 7 

(m-2) 2 +(n-2) 2 (m- 5) 2 +(n + l) 2 

Ịm 2 +n 2 -5m-9n + 2ũ) Ịm 2 +n 2 -8m-6n + 8^ 

“‘ 2 1 " 2 1 0 m 2 +n 2 -10m + 2n + 26 

9(mn - 4m - 3n + 10 ) 


m 2 + n 2 - 4m - 4n + 8 

2 


9(m -n) 


4m + 2n-12 

BÙI THỂ VIỆT 


72 

m - 4n - 3 


72 

2m + n- 6 m - 4n - 3 

Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 


11 
































- * ử Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

Hl l V lh c ASI Q Luỵện Thỉ THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

9(m-3)Í4n 2 -mn + 4m - 13n + 6 j 

(2m + n - 6)(m - 4n - 3Ì 

Nếu m = 3 thì do m 2 + n 2 -8m-6n + 20 = 0=>n = 5 (loại n = 1 vì khi đó c thuộc AB) 
Nếu 4n 2 - mn + 4m - 13n + 6=0 thì: 

2^4n 2 - mn + 4m - 13n + 6Ì + ím 2 + n 2 - 8m - 6n + 20) = (m - n) 2 + 8(n - 2) 2 = 0 
++ m = n = 2 

Loại vì khi đó c trùng A. 

Đáp số: c(3,5). 

Nhận xét: Bài toán này tổng quát hon nên lòi giải trên cũng tổng quát hon truòng hợp 
đặc biệt của bài toán gốc. Tuy nhiên, cách xử lý dữ liệu hợp lý giúp giải quyết bài toán 
nhanh gọn hon. Một bài toán nhỏ cho bạn đọc là : Thử giải quyết Ví dụ 1 bằng cách làm 
trên. Sẽ rất thú vị đó. 


Ví dụ 3 : Trong mặt phang Oxy cho hình chữ nhật ABCD, biết đỉnh B thuộc đường 
thẳng dj : 2x-y+ 2 = 0 đỉnh c thuộc đường thẳng d 2 :x—y-5 = 0. Gọi H là hình 


chiếu của B lên AC. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết điểm M 


r 9 2 ^ 

J'5 y 


/ 


K(9,2) lần lượt là trung điểm của AH, CD và c có tung độ dưong. 


(THPT Trần Hưng Đạo - TP. Hồ Chí Minh - lần 6 - 2016) 
(THPT Đao Duy Từ - Quảng Bình - íân 2 - 2016) 


Hướng dẫn 


A 


B 



c 


Ý tưởng : Nếu sử dụng vecto hoặc hình học cô điển thì chúng ta sẽ đi chứng minh MB 
vuông góc vói MK. Bây giò coi như chúng ta chưa biết tính chất trên, chúng ta thử tham 
số hóa bài toán này xem sao : 

Lời giải: Gọi B(b,2b + 2 ) và c(c,c- 5 ). Khi đó : 


Đầu tiên, ta có : 


KCBC = 0^(c-9)(c-b) + (c-5-2)(c-5-2b-2) = 0o2c 2 -3bc + 23b-23c + 49 = 0 
Ta lại có : MBMC = u ÃB + ĨĨbỊmC = |ãBMC = KCMC 


BÙI THẾ VIỆT 


12 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 


















- * ử Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

Hl l V lh c ASI Q Luỵện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 

( 9 Y 9^ ỉ 


V 


\>--~ 

5y 


V 


c - — 
5 


+ 


Y„ 27 

c — 

) l 5A 

<I> 10c 2 - 15bc + 63b - 115c + 297 = 0 


2b + ! 

5j 


Youtube.com/nthoangcute 

27 3 


•j = (c-9)Ịc-|j + (c-7)Ịc- 


J 


Kết hợp lại ta có : 


, 10c 2 - 15bc + 63b - 115c + 297 = 0 

có : <1 . Khi đó : 

2c 2 - 3bc + 23b - 23c + 49 = 0 

10c 2 - 15bc + 63b - 115c + 297 - 5(2c 2 - 3bc + 23b - 23c + 49 ) = 0 

<=> 52b — 52 = 0<=>b = l=>c 2 — 13c + 36 = 0=>c = 9 
Vậy B(l,4) và c(9,4) suy ra D(9,0) và A(l,0). 

Đáp số: A(l,0), B(l,4), 0 ( 9 , 4 ), D(9,0). 

Nhận xét : Bạn đọc có thể so sánh với 2 cách làm của phần 1 : Tích vô hướng và kiến thức 
hình học THCS. 

Ý tưởng : MB vuông góc với MK. 

Chứng minh: 

Cách 1: (Sử dụng Vecto và tích vô hướng). 

Ta có : 

MBMK = Ịmc+cbỊỊmc+ck) = mcỊmc+CB+ck) 

= —r ÃC + HC + - + ẼÃl—f BC + HC + ^ 


J 


= MC 


HC-BC 


\ 


V 


J 


=amchb=o 

2 


Cách 2 : (Sử dụng kiến thức hình học THCS). 
Gọi N là trung điểm BH. Khi đó : 


V 


J 


B 



Ta có 


Lại có < 


1 1 

MN = — AB = —CD = CK , .. __ 

2 2 => MNCK là hình bình hành. Suy ra NC / /MK 

MN / /AB / /CD / /CK 
NM1BC 


NB _LMC 


CN _L BM =» MK _L BM. Điêu phải chứng minh. 


BÙI THẾ VIỆT 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 


13 























































- * ử Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

Hl l V lh c ASI Q Luỵện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

Ví dụ 4 : Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I. 

Điểm M(0,-2 j là trung điểm cạnh BC và điểm E {—1, —4 ) là hình chiếu vuông góc 

của B trên AI. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết đường thẳng AC có 
phương trình X + y — 4 = 0 . 

(THPT Xuân Trường - Nam Định - lân 2 - 2016) 

Hướng dẫn 



Ý tưởng : Nguy hiểm nhất của bài toán này chính là điểm I. Thật khó để khống chê điểm 
I trong bài toán này nếu chưa biết được tính chất của bài toán. Thay vì đó, chúng ta thử 
đặt tổng quát điểm I xem sao. 

Lời giải: Gọi C(c,4 -c) => B(-c,c -8) và A(a,4-a). Khi đó : 

Vì ẼÃẼB = 0 ^ (a + l)(-c +1) + (4 - a + 4)(c - 8 + 4 ) = 0 <=> 2ac - 5a - 7c + 31 = 0. 

Gọi l(m,n). Vì le AE : (a-8)x + (a + l)y + 5a-4 = 0 => (a-8) m + (a + l)n + 5a — 4 = 0. 

Vì IM _L BC => mc - (c - ó)(n + 2 ) = 0 


Vì IA = IB => (m -a) 2 + (n + a -4) 2 = (m + c) 7 + (n- c + 8) 2 
<=> (a + c)m + (12 -a - c)n -a 2 + c 2 + 4a - 8c + 24 = 0 


Tóm lại, ta có HPT 4 ẩn 4 phương trình sau : 

2ac - 5a - 7c + 31 = 0 

(a - 8)m + (a + l)n + 5a - 4 = 0 
mc - (c - 6)(n + 2 ) = 0 

(a + c)m + (12 - a - c)n - a 2 + c 2 + 4a - 8c + 24 = 0 


Lần lượt ta có : 

_ 7c-31_(c-6)(c-7) _ (c + 3)(c-4) 


a = 


2c-5 


;m = 


3(2-c) ;n 3(2-c) 

(c -4)(2c 2 - 12c + 3l)(2c 2 - lOc + 17 ) 

TI \2 7 rr 


. Thế vào PT cuối ta được : 


= 0<í=>c = 4 


(2c- 5 r(c-2) 

Đáp số: A(-l,5), B(-4,-4), c(4,0). 


BÙI THẾ VIỆT 


14 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 




















- * ử Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

Hl l V lh c ASI Q Luỵện Thỉ THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

Nhận xét : Qua cách làm trên, bạn đọc có thể nhận thấy sự "trâu bò" của phuơng pháp 
này rồi chứ ? Chắc chắn sẽ nhiều bạn tò mò xem lời giải gốc của bài toán này như nào. 
Bạn đọc cùng xem cách làm sau : 

Cách 2 : (Sử dụng kiến thức hình học THCS). 

Kẻ BF vuông góc vói AC (F thuộc AC). Khi đó, ta sẽ chứng minh M, E, F thẳng hàng. 



Tứ giác BMEI và BEFA nội tiếp. Vậy ta được : 

BEM = BIM = ị BIC = BAC = 180° - BEF => BEM + BEF = 180° => M,E,F 

2 

Áp dụng: 

• Phưong trình đường thẳng ME : 2x - y - 2 = 0 

• Tọa độ điểm F( 2 , 2 ) 

• Phương trình đường tròn tâm M bán kính MF : X 2 + (y + 2) = 20 

• Tọa độ điểm c(4,0) 

• Phương trình đường thẳng BF : X - y - 0 

• Tọa độ điểm B(-4,-4) 

• Phương trình đường thẳng BE : y + 4 = 0 

• Phương trình đường thẳng AE : X +1 = 0 

• Tọa độ điểm A(-1,5) 

Nhận xét: Chúng ta cũng có thể chứng minh M, E, F thẳng hàng bằng vecto. 


Ví dụ 5 : Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi D là điểm 
đối xứng của A qua BC. Đường thẳng đi qua A vuông góc với CD có phương trình 
4x —3y + 20 = 0. Biết rằng phương trình đường thẳng AD: X —2y + 10 = 0, điểm B 

nằm trên đường thẳng X + y - 5 = 0. Tìm toạ độ các điểm B, c. 

(THPT Đa Phúc - Hà Nội - lần 3 - 2016) 

Hướng dẫn 


BÙI THẾ VIỆT 


15 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 















- - ^ Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

A 



Ý tưởng : Chúng ta tiếp tục tham sô hóa những điểm chưa biết. 

Lời giải: Đặt B(b,5-b), c(m,n) / D(2d-10,d) 

Gọi AH là đường thẳng qua A vuông góc với CD, H là chân đường cao. Khi đó ta tìm 


( A \ 

được tọa độ điểm A(-2,4j. Suy ra K d - 6, — + 2 là trung điểm AD. 

V 2 ) 


Ta có các điều kiện sau : 

• ÃCÃB = 0^(m + 2)(b + 2) + (n-4)(5-b-4) = 0 mb + 2m - nb + n + 6b = 0 


• B, c thuộc BC : 2x + y - Ệd +10 = 0 

y 2 

• c thuộc CD : 3x + 4y - lOd + 30 = 0 
Từ đó ta có hệ phương trình : 

mb + 2m - nb + n + 6b = 0 

2b + 5-b-ịd + 10 = 0 
2 

2 m + n - ^d +10 = 0 
2 

3m + 4n - lOd + 30 = 0 


<=> < 


mb + 2m - nb + n + 6b = 0 

, _ 2b , 
d —-b 6 


m = -2 
n = b + 9 

V 


Thế vào PT đầu ta được 5b - b(b + 9) + 5 = 0 <=> (b + 5)(b -l) = 0 


Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. 

Đáp số: B(l,4), c(-2,lũ) hoặc B(-5,lũ), C(-2,4) 

Nhận xét: Qua một sô bài toán trên, bạn đọc có thể hình dung được phương pháp giải 
tổng quát một bài Oxy nào đó từ dữ kiện của đề bài mà không cần quan tâm đến tính 
chất hình học đặc trưng. Có thể phương pháp này rất mất thời gian để xử lý các biểu 
thức nhưng ít ra là nó sẽ dẫn đường đến lời giải của bài toán. 

Tuy vậy, có một số dạng bài mà chúng ta không cần thiết phải đặt hết các ẩn số mà chỉ 
quan tâm đến tỉ lệ của bài toán. Chương sau sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn : 


Phần 3 : Chuẩn hóa các đại lượng trong Oxy. 

Với những bài toán liên quan đến tỉ lệ độ dài đoạn thẳng, chuẩn hóa giúp chúng 
ta xác định tỉ lệ để giải quyết bài toán. Tất nhiên là chúng ta không được trình bày rằng 

BÙI THẾ VIỆT Fanpage: Facebook.com/thuthuatcasio 16 















- * ử Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

Hl l V lh c ASI Q Luỵện Thỉ THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

ta chuẩn hóa cạnh này bằng 1, cạnh kia bằng 2 , ... mà chỉ tự ngầm hiểu : tỉ lệ không đổi 
nên ta đặt cạnh bằng bao nhiêu cũng đuợc. 

Tốt hon hết, đối vói một số bạn mới bắt đầu thì chúng ta cứ đặt cạnh bằng a và cố gắng 
xét tỉ lệ để triệt tiêu a đi. Bài toán sau là một ví dụ minh họa : 


Ví dụ 1: Cho hình vuông ABCD. 


í 


V 


13 3^ 

6 ; 2 j 


thuộc cạnh AB và 7BF = 5FA, E là trung 


điểm AD, G là trọng tâm ABC, EG: llx -7y + 6 = 0, y B <0. Tìm tọa độ các đỉnh hình 
vuông ABCD. 

(BỒ Tùng Linh) 


Hướng dẫn 


A 


F 


B 



c 


Ý tưởng : Đề bài cho mỗi EG và F mà lại đi hỏi B. Vậy thì đặt tổng quát B(m,n). Ta chỉ 


cần tìm hai phưong trình chứa hai ẩn m và n là xong. 

Đầu tiên, nhận thấy rằng khi zoom in hay zoom out, hình vẫn kiểu kiểu như thế, do đó tỉ 
lệ giữa 2 độ dài bất kỳ luôn không đổi. Vậy thì nếu EG cắt BF tại M nào đó thì tỉ lệ 


là một hằng số nào đó mà ta có thể tính được. 


A F B M 



Vậy thì ta sẽ tìm được tọa độ điểm M theo m và n. Lại có M thuộc EG nên sẽ có một mối 
liên hệ giữa m và n ở đây. 

BÙI THÉ VIỆT Fanpage: Facebook.com/thuthuatcasio 17 


















- - ^ Group: facebook.com/groups/giaitoanbangcasio 

H1 __ 1 CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia _ 

Facebbook.com/viet.alexander.7 Youtube.com/nthoangcute 

Tiếp theo, ta cần tìm một dữ kiện nữa. Không gì khác, đó là tỉ lệ khoảng cách từ F và B 
xuống EG. Tỉ lệ này cũng không đổi, mà d F/EG có thể tính được nên ta tính được cụ thể 

d B/EG . Đây chính là mối liên hệ thứ hai giữa m và n. Bài toán được giải quyết. 

Lời giải: Gọi B(m,n) và EG n AB = M. Đặt AB = a > 0. Ta có BF = ^|. 


a 


Lại có 


i rn = ^G/AB _ .3 = 2 

a 

2 


ME d E/AB a 3 


MA 9 

7-—— = 3 => MA = 3d r/An = 3 • ^a = 2a. 

4 G/AD ^ 


'G/AD 


Tóm lại 


. MB 


12 


12 


í 


MF 


â + 


- = -==> MB = -^MF => M 
5a 17 17 

12 


26 + 17m -18 + 17n 




V. 


J 


Lại có Me EG =>llm — 7n + 26 = 0. 
Tiếp tục, do B là trung điểm AM nên : 

1 = 1 H 

a B/EG 2 Q A/EG 


1 . 1 

+ 


AM 2 AE : 


2.|Ạ + 4 ^ 


4a' 


Suy ra d 


12 


B/EG 


5\fv7 ]j 


13 ì 

2 

( 3\ 

m H- 

+ 

n — 

l T) 


l 2 ) 


_12 

yj a ĩlĩ.G 


10 

17 


12 


5yfữ \ 


í 


m + 


13 


V f 3 V _ /10 


V 


+ 


) 


V 


Giải hệ phưong trình 

llm - 7n + 26 = 0 

V 

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. 

Đáp số: A(-l;5),B(-3;-l),C(3;-3),D(5;3) 


n - — 
2 


) 


= 2A=r- 
17 


m = -3 
13 


m = 


51 


B(-3;-l) 


Nhận xét : Vậy là vói những bài hình vuông mà khi zoom in hoặc zoom out, các hình 
đồng dạng vói nhau thì sử dụng tỉ lệ sẽ rất hợp lý. 

Thật khó đê giải bài toán trên theo hướng làm khác vì đề bài cho dữ kiện khá khó chịu. 
Do những bài kiểu này khá khó và mất thòi gian nên có khá ít đề thi thử cho bài tập về 
dạng này. 


Ví dụ 2 : Cho hình vuông ABCD. M thuộc cạnh BC sao cho BM = 2MC. N thuộc cạnh 
AD sao cho 3AN = ND. Qua B kẻ đường vuông góc vói MN cắt CD tại F. Biết phương 
trình đường thẳng NF là 4x + 8y - 3 = 0 , A(-3,l). Tìm tọa độ điểm B, c, D. 

(Bùi Thế Việt - Mở rộng) 


Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. 

c - Kết Luận : 

Chuyên đề này tuy chưa hoàn chỉnh lắm nhưng hy vọng nó giúp ích được cho 
một sô bạn chuẩn bị ôn thi THPT Quốc Gia. 

Bùi Thế Việt 


BÙI THẾ VIỆT 


18 


Fanpage : Facebook.com/thuthuatcasio 























































